CHU VÄN AN 
Nguyen Duy Chinh 


Chao mung cäc ban dön doc däu säch tu du än säch cho 
thiet bi di döng 

Nguồn: http://vnthuguan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


CHU VÄN AN 


Nguyen Duy Chinh 
CHU VÄN AN 


(1292 - 1370) 
CON NGƯỜI VÄ THỜI ĐẠI 


Thân tặng những anh em CVA 


* 

xx 
Trần vän thử hà thời, duc vịnh đại phi hien giả lạc 
Phượng sơn tồn ẩn xứ, trĩ lưu trường ngưỡng triết nhân 
phong 
(Cuối đời Trần là thời nào, ngâm vịnh rong chơi há chẳng 
phải là cái thú vui của bậc hiền giả ? 
Núi Phượng vẫn còn dấu vết ở ẩn, đỉnh non vẫn mãi mãi 
ngưỡng mộ phong thái của kẻ triết nhân) 
Câu đối thờ Chu An 

x 


x * 


Hon 600 năm trước, nhà nho Chu An đã một thời làm rạng 
danh cho giai cấp sĩ phu, nêu cao khí tiết và thể hiện tinh 
thần chính trực uy vũ bất năng khuất. Trong khi chính sự suy 
đồi, tình thế nhiễu nhương, ông đã hiên ngang dâng sớ xin 
chém bảy người nịnh thần, và khẳng khái từ quan khi không 
được nhà vua chấp thuận. Ông trở về thiết trường dạy học, 
mang cái phong vị “giày cỏ, vớ gai” để truyền bá đạo lý 
thánh hiền. 

Chu An tự là Linh Triệt, hiệu Tiêu Ân, người làng Quang Liệt, 


huyện Thanh Tri, tỉnh Hà Đông. Sử sách không chép ông sinh 
năm nào, chỉ biết ông mất năm Canh Tuất (1370). Theo thần 
tích đình làng Thanh Liệt, nơi thờ ông làm Thành Hoàng thì 
ông sinh năm Nhâm Thìn (1292). Như vậy ông thọ 79 tuổi. 
Ông đỗ Thái học sinh (tức tiến sĩ) nhưng không ra làm quan 
mà ở tại quê nhà. Ông tính ưa đọc sách, dựng möit ngôi nhà 
ở sườn đồi, cạnh bờ đầm vừa làm thư viện, vừa làm trường 
lại là nơi soạn sách. 

Cứ theo sử cũ, thời Trần nước ta có bốn học hiệu, có thể coi 
như bốn đại học quốc gia, gồm học hiệu Trần Ích Tắc, học 
hiệu Thiên Trường, thư viện Lạn Kha và học hiệu Cung 
Hoàng của Chu An. Cứ theo phỏng đoán, thư viện Lạn Kha 
trong núi Phật tích có lẽ thiên về Thiền tông vì do triều đình 
thiết lập, học hiệu Trần Ích Tắc dành cho vương tôn công tử 
và tôn thất nhà Trần, chỉ có hai học hiệu Thiên Trường và 
Cung Hoàng mới thực sự là của dân gian. 

Chu An là một danh nho, từng sáng tác nhiều sách vở trong 
đó có Tứ Thư Thuyết Ước, Tiều Ẩn thi tập và Quốc ngữ thi 
tập nhưng đều bị người Tàu thời Minh thuộc tịch thu đem về 
Kim Lăng cả. Ông còn soạn một cuốn sách thuốc có tên là Y 
Học Yếu Giải Tập Chu Di Biên. Khi ông mất, vua Nghệ Tông 
đặt tên thụy là Văn Trinh, truy tặng tước Công (tước lớn nhất 
trong năm tước mà người ngoài hoàng tộc có thể được 
phong), ban hiệu là Khang Tiết tiên sinh và được đem vào 
thờ trong văn miếu. Ngô Thế Vinh trong bài văn bia ở đền 
Phương Sơn đã giải thích : Văn ,đức chi biểu dã. Trinh, đức 
chi chính cố dã (Văn là cái vẻ đẹp bên ngoài của đức. Trinh 
là sự bền vững bên trong của đức, nghĩa là cả ngoại mạo và 


tâm hồn ông đều đạo đức va kiên định). 

Trường ông lại đào tạo nhiều danh thần như Phạm Sư Mạnh, 
Lê Bá Quát giữ đến chức hành khiển (người đứng đầu một 
đạo, ngang Tổng đốc sau này) mà đến thăm thầy vẫn chắp 
tay đứng hầu. Tổng hợp một số chỉ tiết liên quan đến Chu 
An, người ta tin rằng ông đặt nặng vấn đề cương thường, 
luật pháp và có thể coi như một tư tưởng gia và cũng là một 
hành chánh gia lỗi lạc. Chính vì thế mà ông được vua Trần 
Minh Tông triệu vào cung làm tư nghiệp Quốc Tử Giám lại 
kiêm việc dạy Thái tử. Tư Nghiệp Quốc Tử Giám là hiệu 
trưởng trường dạy người ra làm quan. 

Sự nghiệp của ông sau này được nhắc đến nhiều qua bài 
“Thất Träm Só’ tức lời tâu xin chém bảy tên ninh thần đời 
Trần Dụ Tông, nhưng thực sự tính theo niên biểu, ông làm 
quan một thời gian rất dài, từ đời Minh Tông (1314-1329), 
qua đời Hiến Tông (1329-1341) tới đời Dụ Tông (1341-1369). 
Sau khi Minh Tông thượng hoàng mất (1357), Dụ Tông nắm 
quyền, dùng những kẻ gian, ông can ngăn không được mới 
“treo mũ ở cửa Huyền Vũ”, từ quan về ở ẩn núi Chí Linh (Hải 
Dương). 

Vua Dụ Tông tên thật Trần Hạo, là con thứ mười vua Minh 
Tông, sinh năm Bính Tý (1336) lên ngôi lúc mới 5 tuổi (Tân Tị 
1341). Mười sáu năm đầu vì có thượng hoàng Minh Tông 
quyết định mọi việc nên tình hình tạm ön, nhưng từ khi 
thượng hoàng mất (1357), Dụ Tông ăn chơi xa xỉ, cơ nghiệp 
suy đốn rất mau. Có lần nhà vua lẻn ra ngoài thành chơi, 
đêm về bị kẻ cướp chặn lại lấy mất ca gươm lẫn ấn. Năm Ki 
Dậu (1369) nhà vua mất, ngôi nhà Trần về tay Dương Nhật 


Lễ. Nhật Lễ vốn là con của một người nhà trò (người làm 
nghề xướng ca) tên là Dương Khương. Vợ Dương Khương 
cũng là con hát, đang có thai thì bị Cung Túc Vương Trần 
Dục cướp về làm vợ. Đứa con đó là Nhật Lễ. Vì thế Nhật Lễ 
khi lên làm vua đổi lại họ Dương. Tôn thất nhà Trần hợp sức 
lật đổ Dương Nhật Lễ tôn con thứ vua Minh Tông là Cung 
Tĩnh Vương Trần Phủ lên làm vua tức vua Nghệ Tông. 

Tuy đã về hưu, mỗi khi hội lớn Chu An vẫn vào kinh sư để lấy 
ý can ngăn nhà vua và răn đe lũ nịnh thần không cho làm 
điều quá đáng. Vua Dụ Tông muốn đem chính sự giao cho 
ông nhưng ông từ chối. Hiến Từ Hoàng Thái Hậu bảo: 

- Người này không thể bắt làm tôi được, làm sao có thể sai 
bảo ông ta. 

Vua lại ban cho mũ áo nhưng ông tạ ơn rồi lại đem cho 
người khác chứ không giữ. Chỉ đến khi Dụ Tông băng hà, ông 
nghe tin vua Nghệ Tông lên ngôi mới chống gậy vào bái yết 
rồi lại về quê. 

Ngoài những đức tính khi làm quan, làm thầy, Ngô Sĩ Liên 
trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tôn ông là tổ của Nho gia nước 
Việt và đặt ông hơn hẳn những danh nho khác như Trương 
Hán Siêu, Trần Nguyên Đán. Chúng ta thử xem lời nhận định 
đó dựa trên căn bản nào? 

Trước thế kỷ thứ 14, nước ta tuy đã có tổ chức hành chánh 
và cương vực rõ rệt nhưng về văn hóa có 16 còn ở mức sơ 
khai. Mặc dù mình chịu ảnh hưởng của người Tàu sau hơn 
1000 năm đô hộ, có thi cử, có văn chương nhưng vẫn còn 
nhiều nét thuần phác. Xem những tác phẩm còn sót lại ngày 
nay, chỉ được một ít bài có giá trị. Hơn thế nữa, tuy giai đoạn 


tự chủ của chúng ta đã kéo dài vài trăm năm nhưng vän 
chinh chiến nhiều, hết nội loạn tới ngoại xâm. Đời Đinh, Lê 
chúng ta đã phải lo củng cố thực lực, sang đời Lý lại chinh 
chiến nhiều phen với Trung Hoa, với Chiêm Thành. Đến đời 
Trần, giai đoạn đầu, nhà Trần tuy có xây dựng được một số 
qui tắc trị nước và định chế giáo dục nhưng vẫn thiên về 
hình pháp, mang tính chất trấn áp và củng cố quyền lực hơn 
là văn hóa. Vừa ổn định được một chút, thì bốn län giặc 
Nguyên sang chiếm nước ta, cả nước chuyển qua thế chiến 
tranh chống giữ. Thắng được địch đã là một kỳ công nên 
việc xây dựng mộït nền móng vững vàng về học thuật, 
chính trị, hành chánh chưa kịp tiến hành. 

Phải đến đời vua Anh Tông (1293-1314) nước ta mới tạm 
yên. Chính từ giai đoạn này, vai trò của Chu An nổi bật lên vì 
ông đã chuyển biến từ một tổ chức hành chánh có tính chất 
bộ tộc lên tâm vóc một quốc gia. Chuyển biến đó không 
nằm trong hình thức công quyền nhưng nằm trong một số 
định chế và quan niệm cơ bản. 

Thứ nhất, từ đời Anh Tông, tầng lớp quan lại là thành phần 
có vai trò quyết định trong việc nắm giữ vận mệnh quốc gia 
đã chuyển từ giới quí tộc nhà Trần sang giới nho sĩ. Theo 
sách vở, triều đình có những lương đống như Đoàn Nhữ Hài, 
Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Chu 
An đều không phải người trong tôn thất. Tuy vẫn có những 
tranh chấp trong giới thân tộc nhà Trần nhưng giới quan lại 
giữ được tư thế độc lập, không để bị lôi cuốn vào những phe 
đảng của hoàng gia. Giai đoạn này mặc dù các hoàng thân 
quốc thích vẫn còn giữ những thái ấp, điền trang rộng lớn 


nhưng chỉ là những phú gia chứ không còn vai trò quyết 
định quốc gia như thời kỳ đầu. Ngay cả binh quyền cũng đã 
giao cho nhiều người thuộc hàng dân dã. Chúng ta cũng đã 
thấy, triều Trần cũng như nhiều triều đại khác, giao phó việc 
quân sự cho một số người trong hoàng tộc, thường dân chỉ 
làm tì tướng, phó tướng. Đến giai đoạn này, quyền lực đó đã 
giảm dần. 

Thứ hai, quốc gia tuy vẫn chú trọng việc quân sự nhưng đã 
chuyển hướng nỗ lực sang xây dựng những định chế hành 
chánh, giáo dục, kinh tế và xã hội. Luật lệ được qui định rõ 
ràng, thay thế tính chất điền ấp nông nô. Tổ chức hành 
chánh được thành lập, có hệ thống quan chế, văn võ. Khoa 
thi Thái học sinh được mở ra từ năm 1323, lại cấm thói vẽ 
mình của quân lính. Chu An cũng cải tổ lại việc thi cử và 
khuyến khích việc dùng quốc âm. Chính ông cũng làm thơ 
bằng chữ nôm. Tuy không rõ đời này thi cử gồm những môn 
gì nhưng thuở ấy nước ta không chỉ theo lối từ chương mà 
cũng có những học thuật mới, chẳng hạn như Trần Nguyên 
Đán đã soạn được bộ Bách Thế Thông Khảo nghiên cứu về 
thiên văn, lịch pháp. Đời Hồ lại có toán pháp trong kỳ thi đủ 
biết ông cha ta cũng chuộng thực dụng. Những cải cách về 
quân sự, những phát kiến về chiến thuyền, súng thần công 
vài mươi năm sau cho thấy thời đó trình độ khoa học của 
nước ta khá cao, nhiều điểm trội hơn cả Tàu. Có lẽ vì thế mà 
khi lấy được nước ta, nhà Minh bắt hết nhân tài, thợ khéo 
đem về nước . Việc cải cách thi cử cho ta thấy quốc gia đã 
chuyển từ việc sử dụng người thân thích trong hoàng tộc 
sang việc dựa trên thực tài để tuyển dụng quan lại trị nước. 


Thu ba, tu möt xä höi vöi tinh thän da giäo - Nho Thich Läo - 
Chu An vä nhüng ban döng li&u dä däy lui hai tön giäo lön la 
Phät vä Läo xuöng guän chüng vä näng Nho giäo len thanh 
một thứ khuôn mẫu chính trị. Không phải ngẫu nhiên mä 
Văn Trinh Công đã trước tác Tứ Thư Thuyết Ước và rất có thể 
đây là một trong những diễn dịch, bình luận và giải thích 
đạo nho sớm nhất của Việt Nam. Tuy hiện nay chúng ta 
không còn tài liệu nào về tác phẩm này nhưng có lẽ Chu An 
có quan điểm riêng chứ không sao chép lại quan điểm của 
Tống nho, Hán nho. Chuyển biến từ một học thuật sang một 
định chế chính trị, Chu An đã khởi đầu một thời kỳ mới trong 
đó nho giáo trở thành chương trình học đường chính thức và 
Tứ Thư là sách giáo khoa cho bất cứ sĩ tử nào muốn di thi. 
Khuôn mẫu chính trị của ông nằm trong tám chữ cùng lý, 
chính tâm, tịch tà, cự bế. Cùng lý là hiểu phải cho đến nơi 
đến chốn, chính tâm là giữ lòng cho ngay thẳng, tịch tà là 
trừ bỏ thói hư, tật xấu, chống lại tà thuyết và cự bế là ngăn 
ngừa cái dở. Bốn điều đó cho thấy ông chú trọng hai điều 
tích cực (phải theo) và hai điều tiêu cực (phải chống). Mặc 
dù không ai biết tịch tà, cự bế được hiểu theo nghĩa nào 
nhưng thời đó đạo Phật, đạo Lão suy vi, nhiều tăng lữ pháp 
sư thích chuyện huyền hoặc, mê tín nên một số danh nho đã 
lên tiếng đả kích. Có lẽ Chu An cũng muốn nhấn mạnh vào 
việc bài xích dị đoan. Điều đáng nói là ông không chống lại 
Phật Lão để nâng Nho giáo lên hàng độc tôn, nhưng rõ ràng 
chú trọng về xây dựng một xã hội trong cương thường, pháp 
trị theo khuôn mẫu Khổng Mạnh. Thành thử, đời sống ông 
vẫn không câu nệ mà lại tiêu dao tự tại. Biệt hiệu Tiều Ẩn 


mö tä cäi phong vi nhan nhä va la möt hinh änh khoäng dät 
rất Lão Trang. Hai câu của ông nói lên điều đó: 
Thân dữ cô vân thường luyến tụ, 
Tâm đồng cổ tỉnh bất sinh lan. 
Tạm dịch 
Lòng như giếng cũ đâu còn sóng, 
Thân với mây chiều vẫn nhớ non. 


Chỉ mười sáu chữ mà ta thấy cái tĩnh lãng, hư không chan 
chứa trong đời sống, nói lên một sự tiêu biểu của tam giáo 
hòa đồng, khi trẻ thì mòn gót lỏng trán để giúp đời nhưng 
khi già thì quay lại làm bạn với mây ngàn hạc nội. 

Thứ tư, Chu An và thế hệ của ông cũng san định lại phong 
hóa, lễ nghi cho xã hội Việt Nam. Trước đây, dân tộc Việt có 
lẽ chưa có những qui phạm rõ rệt và đời sống và sinh hoạt 
còn nhiều tính chất bản năng. Điển hình là nhà Trần có thói 
anh em, họ hàng lấy lẫn nhau. Rất có thể tục lệ này thời đó 
phổ thông ở nhiều nơi trên đất nước chúng ta nên khi đưa 
vào triều đình không ai phản đối. Từ thời Chu An, ngoài cải 
tổ hành chánh, ông cũng qui luật hóa các phong tục xã hội, 
tạo nên một bản sắc riêng cho một quốc gia mà người Tàu 
phải gọi là “văn hiến chi bang”. Người trong cùng họ không 
được kiện cáo lẫn nhau để nâng cao tinh thần gia tộc và liên 
đới trách nhiệm. Tuy đây chỉ là một điểm nhỏ trong cơ chế 
luật lệ thời bấy giờ, chúng ta có thể nghĩ rằng Chu An muốn 
chấn chỉnh lại phong hóa ngõ hầu củng cố cái gốc của nước 
là lòng dân hầu bảo tồn thực lực khi có ngoại xâm. Tiếc rằng 
vua Dụ Tông quá hèn kém, lại ham chơi nên Văn Trinh Công 


đành bất lực không cứu vän được cơ nghiệp nhà Trần. 

Từ những ưu điểm đó, tuy về sau nước ta bị nhà Minh xâm 
chiếm nhưng chỉ một thời gian ngắn lại giành được độc lập 
và đời Lê là một trong những giai đoạn thịnh trị nhất trong 
lịch sử. Có thể nói một số thành quả của triều Lê chính là 
ảnh hưởng nối dài của giai đoạn cuối đời Trần mà Chu An là 
người khởi xướng. 

Nói tóm lại, Chu An là một nhân vật hành chánh có công cải 
cách đã đành, nhưng đứng trên phương diện văn hóa, ông 
cũng đã có ảnh hưởng rất quan trọng. Ông là gạch nối giữa 
một thời đại mà dân tộc chúng ta tuy đã lừng lẫy về võ công 
nhưng văn minh lại chưa phát triển lắm để chuyển sang một 
thời kỳ xây dựng bản sắc dân tộc riêng ở một góc trời. Tuy 
sự nghiệp của ông không hoàn thành trọn vẹn, phần vì vua 
chúa hôn ám, phần vì vận nước ngả nghiêng, hết giặc 
Chiêm Thành lại đến giặc Minh tàn phá toàn bộ di sản tinh 
thần mà thời đại của ông đã gây dựng nhưng vẫn đánh dấu 
một bước ngoặt lớn trong lịch sử. Một điều đáng tiếc là 
ngoài một vài lời phê bình về ông, chúng ta không biết chắc 
quan điểm của ông như thế nào. Nhiều học giả sau này đã 
phàn nàn là chủ trương thâm độc của nhà Minh đã hủy diệt 
toàn bộ kho tàng văn hóa của dân tộc Việt Nam mà triều 
Trần đã lên đến cao điểm cả về binh bị lẫn học thuật. Sau 
thời Minh thuộc, tuy triều Lê có thừa hưởng một phần nhỏ 
cái phong thái văn minh của nhà Trần nhưng không bao lâu 
lại rơi vào cái học hư văn, khiến Nho học trở thành một con 
đường tiến thân chật hẹp mà nhân tài không thoát ra được. 
Lê Quí Đôn đã phải than là “Sau khi khôi phục, sĩ phu ít ỏi, 


đến đời Hồng Đức thì khoa mục nặng hư vän, từ đời Doan 
Khánh thì suy bại quá lắm.” Chúng ta hãy đọc lại nguyên 
văn lời bình của Ngô Sĩ Liên về ông để thấy rõ vị trí của Chu 
An: 

Người hiền được dùng ở đời thường lo vua không thi hành 
điều sở học của mình. Vua thì dùng người hiền mà hay lo 
người hiền không theo ý muốn của mình. Cho nên, vua tôi 
gặp nhau, từ xưa đã là rất khó. Nho gia nước Việt ta được 
dùng rất nhiều, nhưng kẻ thì chỉ nghĩ đến công danh, kẻ thì 
lo làm giàu, kẻ chỉ xu phụ, kẻ chỉ cốt ăn lộc giữ thân, ít ai 
chịu để tâm đến đạo đức, lo nghĩ việc giúp vua nêu đức tốt 
để cho dân được nhờ. Tô Hiến Thành thời Lý và Chu Văn 
Trinh đời Trần có 16 cũng gần được. Nhưng Hiến Thành gặp 
được vua sáng nên công danh sự nghiệp được thấy ngay 
đương thời, còn Chu Văn Trinh đời Trần không gặp được vua 
anh minh nên chính học của Ông phải đến đời sau mới thấy 
được. Văn Trinh thờ vua thẳng thắn mä can ngăn, xuất xử 
thì làm theo nghĩa lý, đào tạo người tài thì công khanh đều ở 
cửa nhà ông ma ra, tiết tháo của ông cao thượng đến thiên 
tử cũng không bắt làm bề tôi được. Huöng chi, tư thế đường 
hoàng mà đạo làm thầy được nghiêm, giọng nói lẫm liệt mà 
bọn nịnh hót phải sợ. Ngàn năm về sau, nghe phong độ của 
ông, há kẻ điêu ngoa lại không thành liêm chính, kẻ yếu hèn 
lại không biết tự lập hay sao? Nếu không tìm hiểu nguyên 
cớ, thì ai biết thụy hiệu (tên hiệu khi chết do người sống căn 
cứ vào hành vi, tính nết lúc sinh thời mà đặt) của ông xứng 
đáng với con người của ông. Ông xứng đáng được coi là ông 
tổ của nho gia nước Việt để thờ trong Văn Miếu. Những 


người khác như Trần Nguyên Dan là bậc hiền tài trong khanh 
sĩ, cùng họ với vua, tuy có khí phách trung phẫn nhưng lại 
bó tay bỏ mặc vận nước không biết làm sao, chỉ lánh quyền 
tướng quốc để mong bảo toàn gia thuộc. Trương Hán Siêu là 
quan văn học, tài vượt hẳn mọi người, tuy cứng cỏi, chính 
trực nhưng lại chơi với kẻ không đang chơi, gả con gái cho 
người không đáng gả. Họ so với Văn Trinh có gì đáng kể, 
huống hồ những kẻ còn kém hơn hai ông này. 

(Đại Việt Sử Ký toàn thư, bản kỷ quyển 7, tờ 34a-b và 35a- 
b). 

Một sử thần vốn nổi tiếng là kỹ lưỡng, kén chọn từng chữ, 
từng lời đã giành bấy nhiêu câu khen ngợi đủ thấy Chu An 
được kính trọng đến thế nào. 

Lê Tung trong Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận thì ha bút ca 
tụng bài Thất Tram Sớ là “Thất trảm chi sớ, nghĩa động can 
khôn” (bài sớ xin chém bảy tên ninh thần, nghĩa khí động tới 
trời đất) 

Tính khí của ông lẫm liệt đã đành, văn chương của ông cũng 
hết sức cao tiết. Phan Huy Chú phê bình Tiều Ẩn thi tập là 
“Thơ hết sức trong sáng, u dật, nhàn nhã tự tại, khiến người 
đọc tưởng như thấy được cái thú cao của việc ở ẩn như thế 
nào” Họ Phan cũng ca ngợi ông la”hoc nghiệp thuần túy, tiết 
tháo cao thượng, làng Nho nước Việt ta trước sau chỉ có 
mình ông, các ông khác không thể so sánh được”. 

Để kết luận, chúng tôi xin mượn bốn câu thơ của vua Dực 
Tôn (Tự Đức) trong Việt Sử tổng vịnh viết về ông như sau: 
Thượng tường sơn đẩu thế gian sư, 

Tâm dự nhân quai nhất khứ trừ. 


Thất träm sớ thành thiên địa giám, 

Trực thanh bất cộng hữu Trần suy. 

Phỏng dịch 

Gian tà đâu để tung hoành, 

Khí cao väng väc lưu danh sáng ngời. 

Sớ dâng chứng với đất trời, 

Không đang tâm sống cảnh đời suy vi. 

Tương truyền khi ông mở trường dạy học, rất đông học trò 
tìm đến thụ nghiệp. Trong số học trò có một thanh niên, mặt 
mũi sáng sủa hôm nào cũng đến thật sớm. Ông khen là 
chăm chỉ nhưng hỏi thì ngập ngừng không nói quê quán ở 
đâu. Ông cho người đi theo thấy người đó đi đến đảm Đại 
(nằm giữa các làng Đại Từ, Tứ Kỳ, Huỳnh Cung) thì biến mất 
nên ngờ là thủy thần. 

Năm đó, trời đại hạn, nắng đã lâu mà không mưa, dân 
chúng khổ sở lắm. Một hôm, sau khi giảng bài xong, ông lên 
tiếng hỏi học trò ai là người có tài làm mưa giúp dân. Người 
học trò ấy ngần ngừ nhưng sau cũng bước ra thưa rằng: 

- Việc mưa nắng là việc của Thiên Đình, con vâng lời thầy là 
nghịch lại thượng giới, nhưng cũng xin thử sức. Nếu có 
chuyện gì không hay xin thầy chu toàn cho. 

Nói rồi, ra đứng giữa sân, lấy nghiên mài mực, ngửa mặt lên 
khấn, lấy bút thấm mực vãi ra bốn phương. Lúc hết mực 
tung bút và nghiên lên trời. Lập tức, mây đen kéo đến, sấm 
chớp âm ầm, trời đổ một trận mưa thật lớn. Người học trò 
đội mưa đi về, ra đến cửa thì biến mất. 

Sáng hôn sau, không thấy y trở lại học, Chu An cho người 
đến đầm Đại tìm thì thấy một con thuồng luồng thật to chết 


nổi trên mät nước. Ông thương xót, sai học trò vớt xác mang 
về mai táng tử tế. Dân làng thấy vậy lập đền thờ, nay vẫn 
còn. 

Chỗ nghiên mực ném lên rơi xuống nay thành đầm nước lúc 
nào cũng đen, gọi là đầm Mực. Quản bút rơi xuống làng Tả 
Thanh Oai, sau này là một làng văn học nổi tiếng (quê 
hương Ngô Thời Sĩ, Ngô Thời Nhiệm triều Lê). Trong đền thờ 
còn một đôi câu đối ghi lại sự tích này: 

Mặc nghiễn khởi tường vân, nhất bút lực hồi thiên tự thuận, 
Chu đình lưu hóa vũ, thiên trù vọng thiếp địa phồn khô 

(Mây lành từ nghiên mực bay lên, một ngọn bút ra công trời 
thuận theo lẽ phải, Mưa tốt giữa sân son đổ xuống, nghìn 
cánh đồng dội nước, đất đang khô cũng trổ mùa). 

Chu đình là sân son mà cũng là trường học họ Chu. Không 
biết trong những người từ ngưỡng cửa Chu Văn An mà ra, ai 
đã theo gương tiền nhân mà làm được mây lành, mưa ngọt 
cho đất nước. 

Tháng 9, 1998 


THƯ MỤC THAM KHẢO 


e Đặng Kim Ngoc, Chu Văn An (1292-1370) Nhà Su Pham 
Mẫu Mực Cuối Đời Trần (tr 165-166) Ban Văn Hóa Văn Nghệ 
Trung Ương, Văn Hóa Việt Nam, Tổng Hợp 1989-1995 Hà Nội 
1989 

e Đào Duy Anh, Việt Nam Văn Hóa Sử Cương, Quan Hải Tùng 
Thư, Hà Nội 1938 

e Hội Aùi Hữu Bưởi - CVA Nam California, Kỷ Yếu 90 Năm 


Văn Học Trường Bưởi - Chu Văn An Dinh Sửu 1997 

e Lãng Nhân, Giai Thoại Làng Nho toàn tập, Cơ Sở Xuất Bản 
ZIELEKS, Texas 1985 

e Ngô Tất Tố, Văn Học Đời Lý, nguyên bản 1941u, Đại Nam, 
California in lại, không đề năm 

e Ngô Tất Tố, Văn Học Đời Trần, Khai Trí Saigon, 1960 

e Nguyễn Huyền Anh, Việt Nam Danh Nhân Tu Điển, 
ZIELEKS, Texas 1981 

e Nguyễn Khắc Thuần, Việt Sử Giai Thoại, tập 3, Nhà Xuất 
Bản Giáo Dục TP. HCM 1997 

e Nguyễn O. Thắng, Nguyễn Bá Thế, Từ Điển Nhân Vật Lich 
Sử Việt Nam, Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội Saigon 1992 

e Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, Trung Tâm Học Liệu Bộ 
Giáo Dục 1971 

e Uy Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam Tập 
1, Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, Hà Nội 1976 


Ông chính tên Chu An, sau khi chết được truy tặng tên thụy 
Văn Trinh, tước Công nên đời sau hay gọi là Chu Văn An 

Bố miệt mang hài qui khứ nhật, Thanh đầu bạch phát dục 
Nghi Xuân (thơ Trần Nguyên Đán trong bài Hạ Tiều Ẩn Tiên 
Sinh Bái Quốc Tử Giám Tư Nghiệp tức là Mừng Tiều Ẩn Tiên 
Sinh Nhận Chức Tư Nghiệp Quốc Tử Giám) tạm dịch giày cỏ 
vớ gai ôn chuyện cũ, đầu xanh tóc trắng tắm chung sông. 
Tuy nhiên nhiều học giả đã nghi ngờ bài này không phải của 
Trần Nguyên Đán. 

Cung Tuc Vương Duc là anh vua Du Tông, đáng lẽ phải được 
kế nghiệp vua Hiến Tông nhưng Minh Tông lại lập con út. Khi 


Du Tông mät, bà Hiến Từ lập Nhật Lễ lấy cớ là Nhật Lễ cũng 
là con của Cung Túc Vương, cha không được làm vua thì con 
phải được làm vua. Sau Nhật Lễ đánh thuốc độc giết bà. 

Một kỹ sư người Việt tên Nguyễn An trong số bị quân Minh 
bắt về Tàu đã là người coi sóc việc xây thành Bắc Kinh thời 
Minh Thành Tổ (Vĩnh Lạc) Khương Bửu, Một người Việt Nam 
xây dựng thành Bắc Kinh, Văn Nghệ Tiền Phong 476, 15-30 
tháng 11, 1995 

Đời Dụ Tông, năm 1368 Doãn Thuấn Thần sang sứ nhà Minh 
được vua Minh khen là giữ được văn minh Trung nguyên, 
hơn các dân tộc khác thay đổi theo nhà Nguyên (An Nam tế 
hữu Trần, Phong tục bất Nguyên nhân. Y quan Chu chế độ, 
Lễ nhạc Tống quân thần) Phạm Cao Dương, Ai đã gọi nước 
ta là một nước văn hiến 1989 (mảnh báo cắt, không rõ tên) 
Đào Duy Anh, Việt Nam Văn Hóa Sử Cương, Quan Hải Tùng 
Thư 1938 tr 237-238 

Nguyễn Khắc Thuần, Việt Sử giai thoại, tập 3, Chu Văn An, 
Nhà Xuất Bản Giáo Dục, Saigon 1997, trang 79-81 

Thi cực thanh sảng u dật, nhàn nhã tự tại, khả tưởng kiến ẩn 
cư nhi cao thú dã (Phan Huy Chú) 


Nguön: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Mít Đặc 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


